Mách bạn địa điểm lắp camera ngoài trời tốt nhất 


Khi lắp camera ngoài trời nên ưu tiên lắp ở nơi dễ tìm. Tức là lắp đặt camera ở nơi mọi người 
dễ quan sát. Lắp đặt bề mặt các thiết bị là một trong những cách hiệu quả để chống trộm và 
hạn chế bọn tội phạm làm điều ác. Tuy nhiên, cũng có nhiều rủi ro khi lắp đặt ở những nơi, vị trí 
mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Chẳng hạn như trở thành mục tiêu phá hoại của những kẻ 
xấu dẫn đến hỏng hóc, hư hỏng camera. 


Một số chủ nhà còn chọn cách lắp đặt camera giả nhằm “tạo sự sợ hãi” cho tội phạm và những 
kẻ xấu, sau đó lắp đặt thiết bị camera thật ở những nơi khuất (khuất mắt, khuất tầm nhìn). Biện 
pháp này được coi là rất hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm và trộm cắp, nhưng nó tốn 
kém và mắt nhiều công Sức. 

Đặt máy ảnh cách xa các yếu tố môi trường (thời tiết, độ âm, v.v.) 

Nên ưu tiên lựa chọn thiết bị camera ngoài trời đáp ứng các tiêu chí về môi trường, thời tiết, khí 
hậu và vị trí lắp đặt. Chính vì lý do này mà các sản phẩm camera của các hãng được nghiên 
cứu, phát triển và sản xuất tại Việt Nam thường là lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt trong những 
năm gần đây, thời tiết khí hậu Việt Nam thay đổi liên tục. 


Qua những chia sẻ trên hi vọng bạn đã biết cách lắp đặt camera ngoài trời ở vị trí nào là tốt 
nhất. Nếu yêu thích và muốn sở hữu thiết bị camera ngoài trời Viettel, hãy liên hệ với chúng tôi 
theo số điện thoại 18008168 (0đ) để được tư vấn và hỗ trợ ngay bây giờ! 

https :⁄/viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/mach-ban-cac-vi-tri-lap-dat-camera-ngoai-troi-†oi-uu- 


nhat/16991756 
#camerangoaitroi 
#homecameraviettel 


